ĐỨC DI LẶC 
QUA HÌNH ẢNH VÀ Ý NGHĨA CỦA 
NGÀI 
Thiền sư Thích Thanh Từ 

Hôm nay là ngày đầu năm, là ngày vía Đức Di Lặc. 
Chúng ta lễ Ngài phải biết ý nghĩa thì lễ mới có giá trị thực. 
Hôm nay tôi nói về ý nghĩa Đức Di Lặc qua hình ảnh và ý 
nghĩa ngày vía của Ngài. Đây coi như lời chúc Tết của tôi. 

Đức Di Lặc được tạc tượng một ông Phật mập, ngồi 
phạch ngực, bụng to, miệng cười toe toét. Lại có tượng có 
sáu đứa bé, đứa móc tai, đứa móc miệng... Những hình tượng 
đó thấy như một trò đùa, chúng ta chẳng biết ý nghĩa như thế 
nào? Muốn biết ý nghĩa, trước hết chúng ta phải khảo sát về 
lịch sử. Chữ Di Lặc, Trung Hoa dịch là TỪ Thị. Từ là từ bị, 
Thị là họ. Từ Thị là họ Từ bi. Có thuyết nói khi mẹ Ngài 
mang thai Ngài, bà khởi lòng từ bi không giết hại chúng sanh, 
không ăn thịt cá nên gọi là Từ. Và, vì Ngài là con bà nên gọi 
Ngài là Từ Thị. Lại có thuyết nói thuở xưa Nsài tu hạnh từ bi 
tam muội nên có tên là TỪ Thị. Ngài còn được gọi là A Dật 
Đa, dịch âm tỪ tiếng Phạn, có nghĩa là Vô Nan Thắng. Vì trí 
tuệ và hạnh tu của Ngài ít người hơn được nên gọi Vô Nan 
Thắng. Đó là Đức Di Lặc hiểu theo truyền thuyết nhân gian. 
Nếu nói theo kinh thì lúc Phật Thích Ca còn tại thế, Bồ tát Di 
Lặc là một nhân vật lịch sử sanh ở miền Nam Thiên Trúc, 
dòng Bà la môn. Sau gặp Phật xuất gia tu hạnh Bồ tát. Lại 


nữa, kinh Di Lặc Thượng Sanh, Di Lặc Hạ Sanh, Di Lặc Bổn 
Nguyện thì: Sau này ở cõi Ta bà, con người càng ngày càng 
ác, không tạo nghiệp thiện, cỨ tạo nghiệp ác. Từ đó tuổi thọ 
giảm dần chỈ còn 10 tuổi. Lúc đó thế giới có nhiều nạn đao 
binh. Đao binh ấy không do người người giết nhau, mà lá cây 
ngọn cỏ biến thành gươm giáo bén, chặt cắt người chết. Hết 
nạn đao binh tới nạn dịch bịnh. Con người chết gần hết chỈ 
còn những người tu hành ẩn trên núi. Lúc đó họ mới thấy do 
con người làm quá nhiều điều ác nên mới bị quả báo chết như 
vậy. Nhờ tỉnh giác, họ nỗ lực tu 10 điều thiện, từ đó tuổi thọ 
tăng dần đến 84.000 tuổi. Bấy giờ con người đông đúc thuần 
lương thì Phật Di Lặc ra đời tu thành đạo dưới hội Long Hoa. 
Qua đoạn kinh này thì ngày Phật Di Lặc ra đời ở hội Long 
Hoa hãy còn xa lắm! Đó là Đức Di Lặc ở Ấn Độ. 

Bây giờ nói về Đức Di Lặc ở Trung Hoa. Căn cứ theo 
hình tượng thờ thì Đức Di Lặc ở Trung Hoa là một ông già 
lùn, mập, bụng phệ, miệng cười toe toét. Ngài ra đời lúc nào? 
Có nhiều thuyết nói Ngài đang Ở trên cung trời Đâu Suất, 
chưa đủ duyên giáo hóa chúng sanh ở cõi này. Nhưng với tinh 
thần Đại thừa thì Bồ tát có Ứng hóa thân, tùy căn cơ chúng 
sanh mà ứng hóa vô lượng thân không thể lường được. Trong 
sử Phật giáo Trung Hoa thấy có hai hóa thân của Bồ tát Di 
Lặc. 

1.- Ngài Phong Can ở chùa Quốc Thanh, đời Tùy, thế kỷ 
thứ VI, Ngài đi lại thuyết giáo nhiều nơi không ai lường 
được. Có lần Ngài cối cọp về chùa, Tăng chúng thấy hoẳng 


kinh. Lại có lần Ngài ôm về một chú bé gởi trong chùa đặt tên 
là Thập Đắc. Sau đó thì có chú bé ăn mặc rách rưới từ núi đi 
ra tuyết phủ đầy mình gọi là Hàn Sơn. Hàn Sơn và Thập Đắc 
được coi là kể ăn mày trong chùa. Ăn thì ăn cơm thừa canh 
cặn, ngủ thì ngủ ngoài mái hiên... Hai vị là bạn thân của ngài 
Phong Can. Sau ngài Phong Can tịch. Quan huyện mắc bệnh 
nan y, nằm mơ thấy ngài Phong Can tự xưng là Di Lặc, chỉ 
thuốc cho ông uống hết bệnh. Rồi bảo ông đến đảnh lễ Hàn 
Sơn, Thập Đắc là hiện thân của Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền ở 
chùa Quốc Thanh. Đến chùa, quan huyện quỳ lạy, hai vị cười 
nói: “Cái lão Phong Can bày đặt làm cho ta bị bại lộ”. Nói 
xong, hai vị cõng nhau chạy vô rừng mất dạng. Như vậy, Hàn 
Sơn, Thập Đắc là hóa thân của ngài Văn Thù và Phổ Hiền, 
còn Phong Can là hóa thân của Đức Di Lặc. 


2.- Bố Đại Hòa thượng ở thế kỷ X đời Ngũ Đại. Bố Đại 
là mỘt ông già mặc áo phạch ngực, bụng phệ, miệng cười 
tươi, vai quầy cái bị to đi vào nhân gian gặp cái gì cũng xin bổ 
vô bị, đến chỗ trẻ con đông Ngài ngồi xuống phân chia và vui 
chơi với chúng. Tại sao gọi Bố Đại Hòa thượng là hóa thân 
của Đức Di Lặc? - Trong sử có nói nhiều chuyện lạ xảy ra 
trong đời Ngài, Ở đây tôi chỈ lược vài điểm: Ngài đi xin và 
sống lang thang nơi này nơi nọ. Thời đó là thời Thiên tông 
thạnh hành ở Trung Hoa. Một hôm Hòa thượng Thảo Đường 
gặp Ngài hỏi: 

- Thế nào là đại ý Phật pháp? 


Đang quảy bị trên vai, Ngài liền để xuống. Hòa thượng 


Thảo Đường hỏi tiếp: 

- Chỉ có thế thôi hay có con đường tiến lên? 

Ngài quảy bị lên vai và đi luôn. Mọi người không biết 
tung tích Ngài thế nào. Trước khi tịch, Ngài về chùa, ngồi trên 
bàn thạch làm một bài kệ: 

Di Lặc chơn Di Lặc, 
Phân thân thiên bách ức. 
Thời thời thị thời nhơn, 
Thời nhơn giai bất thức. 

Ngài nói: Di Lặc thật Di Lặc. Phân thân trăm muôn ức. 
Thường thường chỈ dạy người đời, người đời đều không 
biết. Nhờ vào bài kệ, chúng ta mới biết Bố Đại Hòa thượng là 
hóa thân của Đức Di Lặc. Vì vậy khi vẽ hình Đức Di Lặc, 
người đời vẽ hình Bố Đại Hòa thượng. 


Khảo qua lịch sử, chúng ta không biết Đức Di Lặc sanh 
và tịch ngày nào. Vậy thì ngày vía Đức Di Lặc là ngày gì? 
Chúng ta chớ nghĩ có ngày sinh và ngày tịch mới gọi là ngày 
vía. Chư Tổ chọn ngày mồng một Tết làm ngày vía Đức Di 
Lặc, vì người đời xem ngày mồng một Tết là ngày quyết định 
trọn năm, nên dè dặt từng lời nói, từng hành động, từng tên 
người đến thăm. Như vậy ngày mồng một Tết là ngày mang ý 
nghĩa của tương lai. Trong chùa các Tổ lấy ngày mồng một 
Tết làm ngày vía Đức Di Lặc cũng là ngày mang ý nghĩa 
tương lai sẽ thành Phật nên xướng lễ: Nam mô Long Hoa 
Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Lạy Đức Di 
Lặc, chúng ta đặt hết niềm hy vọng mình sẽ thành Phật. Đó là 


ý nghĩa thứ nhứt. 

Ý nghĩa thứ hai là hình ảnh vui cười của Đức Di Lặc là 
biểu tượng hạnh phúc. Tại sao? 

Tới đây tôi nói qua thâm ý của Thiền tông. 

Hỏi: Thế nào là đại ý Phật pháp? 

Bố Đại quăng cái bị xuống, không trả lời. 

Hỏi: Có con đường tiến lên không? 

Bố Đại quầy bị lên vai đi. 

Đại ý Phật pháp không có gì lạ, chỈ ở chữ xả. Chấp ngã, 
chấp nhân, chấp quyền thế, danh vọng... buông tất cả là đại ý 
Phật pháp. 


Ngài Qui Tông trong pháp hội Mã Tổ được ca ngợi là 
người buông xả nhất, nên Thiền sư Hoàng Bá thượng đường 
dạy chúng, nói: "Mã Đại sƯ sanh ra 84 vị thiện tri thức, hồi 
đến cái tiêu chảy đầy đất chỉ có Qui Tông". Tiêu chảy đầy đất 
là buông xả tất cả. Xả là pháp đưa người đạt đến viên mãn 
trong đạo. Thế nên sau khi Ngài buông cái bị xuống, ngài 
Thảo Đường hồi có con đường tiến lên không? Ngài liền 
quấy bị lên vai đi. Chính khi buông hết là tự tại giải thoát. 
Đây là chỗ cao siêu của Thiền. Chỗ này, một thiền sư nói: Ta 
không một pháp dạy người mà chỉ tùy phương tiện nhổ đinh 
tháo chốt. Nhổ đinh tháo chốt là phá chấp, là buông xả. 


Nói đến buông xả là nói đến hạnh phúc. Vì có xả được 
chúng ta mới an vui, cố chấp không xả thì phiền muộn khổ 


đau. Trong gia đình, vợ chồng bất đồng ý kiến cố chấp giận 
nhau, ra vào không nhìn mặt, không nói năng... Lúc đó có vui 
không? Chắc chắn là không; khi nào xả được, nói chuyện với 
nhau, lúc đó mới an vui. Ngoài xã hội, bạn bè giao tế làm ăn 
va chạm nhau, nếu chúng ta cứ nhớ anh đó tính toán mưu 
toan, cậy thế lấn hiếp mình... Cố chấp như vậy có an vui 
hạnh phúc không? Chắc chắn là không, vì đang sỐng trong 
phiền giận, bất an. Khi nào xã hết phiền giận mới an vui. 


Lúc Phật còn tại thế, một hôm Ngài đi khất thực ở vùng 
Bà la môn. Vị trưởng Bà la môn vùng ấy phiền giận đi theo 
mắng chửi Ngài. Ông ta mắng chửi, Ngài vẫn làm thỉnh, 
chậm rãi đi. Tới ngã tư đường, Ngài trải tọa cụ ngồi. Ông ta 
tới trước mặt hỏi: Ông thua tôi chưa? Ngài đáp bằng bài kệ: 

Người hơn thì thêm oán, 
Kể thua ngÙ không yên. 
Hơn thua hai đều xä, 
Ấy được an Ổn ngủ. 

Hơn người thì người oán giận. Còn nếu thua người về 
ngủ cũng không yên. Cả hai đều là cội gốc của đau khổ. 
Thành ra hơn thua bổ quách đi thì được an ổn ngủ. 

Hạnh phúc từ đâu có? TỪ tâm niệm buông xả mà có. 
Nếu trong gia đình cỨ buồn vợ giận con, ngoài xã hội nhớ 
người này lẫn mình, người kia khinh mình, ôm ấp phiền não 
trong lòng hoài làm sao được hạnh phúc? Chúng ta hãy xem 
những chuyện đó là những lỡ lầm của người không có gì 
quan trọng, hỷ xả như thế mới được an vui. Đó là hạnh phúc 


nho nhỏ của thế gian. Còn hạnh phúc cao siêu trong đạo là 
phải đạt đến cứu cánh giải thoát. Trong kinh Phật dạy chúng 
ta không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp cảnh, không 
chấp pháp... Buông hết những kiến chấp đó thì Niết bàn hiện 
tại, vĩnh viễn hạnh phúc. 


Không chấp tức là hỷ xả, hỷ xả thì hạnh phúc, nên biểu 
trưng hình tượng Đức Di Lặc hoặc Bố Đại Hòa thượng lúc 


nào miệng cũng cười toe toét. 


Đầu năm chúng ta chúc cho nhau một năm đầy hạnh 
phúc. Chúc hạnh phúc mà cứ phiền giận hoài thì chỉ là chúc 
suông thôi. Ở đây, tôi không chúc gì cho quý vị hết, mà chỉ 
khuyên: “Năm nay quý vị tập tiêu chảy kha khá một chút”. 
Chừng nào tiêu chảy như ngài Qui Tông, lúc đó quý vị sẽ tràn 
trề hạnh phúc. Đó là ý nghĩa qua hình ảnh và ngày vía Đức Di 
Lặc. 


Trích dẫn: BÁO XUÂN GIÁC NGỘ QUÝ MÙI 2003 


